Truyén Khong Ten 


Bui Ngoc Tam 


Chao mừng các bạn đón đọc dau sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Bui Ngoc Tam 
Truyện Không Tên 


Chị Sợi cho rằng tất cả mọi người trong ngõ ánh Hồng đều 
biết rõ công việc của chị. Chị chấp nhận điều ấy. Với chị đó 
cũng là một nghề, một nghề như những nghề khác dù nó bị 
mọi người khinh bỉ. Dào ôi. Ai khinh thì cứ việc. Chị có cần 
người ta trọng đâu. Chị cần tiền. Để nuôi bà mẹ già nằm liệt 
sáu bảy năm nay. Để có cái và vào miệng. Để có tí phấn son 
bôi lên mặt, giấu đi làn da đen đủi nhăn nheo, cặp môi tái 
nhợt của mình. Để có thể mua một bộ cánh mới khi bộ cánh 
chị mặc trên người đã mòn, sờn, bạc, khiến chẳng còn ai 
muốn nhìn chi. 

Chị còn cần tiền để phòng khi mẹ chị nằm xuống. Ít nhất 
cũng phải có bộ áo quan. Chị đã dành dụm mua được mấy 
tấm gỗ cốp pha, đã nhờ người cưa cắt sẵn nhưng chưa ghép 
mộng, mấy mét vải diềm bâu để liệm cho cụ. Tất cả cất trên 
gác lửng. Cả vải. Cả gỗ. Không thể để dưới gầm giường, ở đó 
phân gio, nước giải của mẹ chị nằm ốm liệt giường hôi thối 
lắm. 

Chị cũng đã tích được một ít tiền, cứ định sẽ không bao giờ 
đụng đến, nhưng rồi vẫn cứ phải lấy ra tiêu. Bởi vì có khi cả 
tuần lễ không bán được hàng, lại chẳng có một người khách 
nào đến nhà chị. 

Chị Soi có một met hàng bán các thứ linh tinh ở đầu hẻm: 
ấm nước chè, gói thuốc lào, bao thuốc lá, lọ ô mai, gói bánh 
bích quy. Mùa nóng chị bán cả bia hơi. Khổ nỗi là chị chẳng 
thể nào cạnh tranh nổi với các hàng quán san sát gần đó. 


Họ có lều quán. Ho có cái bán mái nhô ra. Ho có cả căn nhà 
mặt tiền của họ. Hàng của họ trông vui mắt, sạch sẽ, sang 
trọng, nhiều loại, mới tinh, đầy vẻ mời chao. Chú không như 
hàng của chị. Vạ ra vỉa hè thì chớ. Lại còn bụi bậm, bạc 
phếch, cũ kỹ. Không biết bao Vinataba của chị bóc bán được 
chưa mà vỏ bao đã nhot ra hết cả. 

Để làm bớt đi vẻ nghèo nàn tiều tụy của mẹt hàng, chị Sợi 
đã ngồi lảnh ra một nơi, cách xa cái đám phồn hoa kia. 
Khách của chị cũng muốn như thế. 

Đó là những người ăn xin. Vâng. Những người ăn mày là 
khách hàng chủ yếu của chị. Những người này cũng muốn 
có một lúc dừng chân sau khi đã rac cang trên các vỉa hè. 
Những người này cũng muốn trở lại làm người, cất đi trong 
chốc lát bộ mặt nhăn nhó đau khổ của mình khi đi ăn xin. 
Họ cũng muốn chuyện trò đôi câu một cách bình đẳng 
ngang hàng với những người không phải là ăn xin như họ. 
Họ cũng muốn ăn một cái bánh bích quy, cũng muốn lấy cái 
điếu cày của chị kéo một hơi cho đã, rồi chiêu một ngụm 
nước chè trước nụ cười tán thưởng của chị. Sang hơn thì làm 
một điếu Vinataba. Dé rồi lại di. 

Chị Sợi quen rất nhiều ăn mày. Chị biết có những người đi ăn 
mày để có tiền bó cái bậc hè. Để láng nốt góc sân còn dở 
dang. Để thêm vào xây cái bể. Chị biết có những người ăn 
xin vì không muốn làm nghề gì khác. Nhiều người trong số 
họ là những người tình chốc lát của chị. Cô điếm già, xấu, 
nhăn nheo, gầy gò còn có thể có khách nào ngoài đám ăn 
mày. 

Người ta đi tới, ngồi xuống, uống chén nước chị rót và khẽ 


nháy mat, hat ham về phía trong hẻm. Chị khẽ gật. Người ấy 
đi, éi thẳng hè phố để rồi lát nữa mới quay lại. Chị Sợi thu 
xếp tất cả hàng họ vào thúng, bưng về nhà, đổ chậu phân 
nước giải dưới gầm giường bà mẹ, rồi đi tắm rửa bằng xà 
phòng thơm, lại còn xịt vào người, xịt vào giường bà mẹ, xịt 
lên gác lửng tí nước hoa rẻ tiền, kéo tấm ri đô che khuất một 
phía chiếc giường có người mẹ đang nằm khô như một cái 
xác nặng mùi hôi thối tỏa ra. 

Chị đã làm mọi cách để mẹ chị luôn trong trạng thái sạch sẽ 
nhất. Chị khoét chiếu, khoét giát giường đặt chậu bên dưới. 
Quần của cụ, chị cắt khâu lấy mà không một hãng thời trang 
nào có thể nghĩ ra. Nó chỉ có một mảnh vải ở đằng trước che 
kín bụng và dính vào hai ống. 

Tuy vậy cũng chẳng thể nào tránh được mùi hôi. Cũng may, 
người khách mới đến có thể nghĩ rằng đó không phải là mùi 
trong nhà chị. Bởi vì ngay trước nhà chị, phía bên kia con 
hẻm là một cái nhà xí công cộng. Nó dài đến non chục mét, 
phân, nước giải, nước mưa ngập ngụa ra đến sát hẻm. Mùi 
nó còn nặng hơn nhiều, nhất là những hôm có gió mạnh. 
Nhờ cái nhà xí công cộng mà chị Sợi cảm thấy yên tâm khi 
có khách. Thứ nhất là vấn đề mùi như đã nói. Thứ hai, có nó 
nên không có những nhà bên kia đường hau háu nhìn sang. 
Cả một quãng dài, chỉ có một cánh cổng duy nhất là nhà 
chị. Những nhà liền bên, phía trong và phía ngoài đều xây 
tường cao, tìm mọi cách quay ngõ ra hướng khác. Quãng 
hẻm nhà chị thật vắng vẻ. Thảng hoặc ai có việc đi qua đấy, 
đều nín thở cắm mặt bước cho nhanh. 

Từ vỉa hè phố chính, chị bưng thúng hàng về, mở khóa cổng 


nha chi trong cái hẻm không một bóng người va người ban 
tình tới sau cũng vay. Anh ta chỉ khẽ đẩy cánh cổng gỗ, bước 
vào rất nhanh và cũng rất nhanh khép cánh cổng gỗ lại, chị 
chỉ việc đi ra, cài chốt cửa, thì thầm: "Vào di, vào đi". Thế là 
xong. Yên tâm. Chắc chắn chẳng một ai nhìn thấy. Chị không 
xấu hổ. Nhưng chị sợ. Chị sợ người ta sẽ xúc chị xuống trại 
26 là trại cải tao gái điểm và nếu vay thì mẹ chi ai trông? Vì 
tuy rằng chị là điếm thật nhưng có như những cô điếm khác 
đâu. Họ trẻ trung, xinh đẹp, đắt khách, sang trọng, hái ra 
tiền. Khách đến nhà chị năm thì mười họa, lại là thứ khách 
mat hạng, tiền kiếm được cho mỗi lan đi khách của chị có 
đáng là bao! Cho nên những người không biết thì ái ngại cho 
chị về cái nhà xí công cộng mênh mông trước cửa, còn chị, 
chị cám ơn nó. Và chị đâm lo khi nghe mong manh rằng 
đang có chủ trương phá đi cái nhà xí ấy. Chị còn nghe nói 
hai hộ làm ăn gì đó một ở phường, một ở quận sẽ chia đôi 
khu đất ấy, làm nhà tầng ở đó. Thật nguy. Chị sẽ bị dồn vào 
bước đường cùng. Sống bằng gì? Làm ăn ra sao khi đối diện 
với nhà chị là hai gia đình lúc nào cũng người ra người vào 
tấp nập? Rồi chị lại tự nhủ. Thôi, ngày nào biết ngày ấy. Phải 
hết sức tằn tiện. Tương lai còn khó khăn. Thế này là tốt lắm 
rồi. Được đến đâu hay đến đó. Biết đâu mà lo trước. 

Thực ra chị Sợi có chi tiêu một khoản nào gọi là hoang phí 
đâu. Cứ gọi là những khoản bất hợp pháp cũng không. Làm 
hôm nay nhưng luôn nghĩ tới ngày mai. Ngay trong một nam 
cũng có hai đợt ế khách. Trừ dịp Tết ra không kể, cứ đến 
ngày mùa là thành phố vắng bóng ăn mày. Họ trở về quê 
hương, gặt rồi cấy hái. Chỉ đến lúc nông nhàn, họ mới rời 


lang ra di. Quang thời gian ấy chị sống chỉ bằng cai met 
hàng, bán cho những chú bé đánh giày hay những khách bộ 
hành đi ngang qua. Nên bí lắm chị mới rút từ số tiền dành 
dụm được ra một ít để chỉ tiêu. 

Thế giới của chị Sợi là thế giới ăn mày nên chị rất hiểu họ. 
Có ông ăn mày giả làm người tỉnh T, chị bảo không phải. 
Người ở đây thôi. Người tỉnh T, không nói giọng ấy, có muốn 
nghe tiếng vùng T không, tôi nói cho mà nghe. Lại còn anh 
nói lỡ độ đường. Chị bảo đừng nói thế. Cứ nói là đi ăn xin. Lỡ 
độ đường gì mà hôm nào cũng lỡ độ đường. 

Xấu gì chuyện phải đi ăn xin. Ăn mày là ai, ăn mày là ta... 
Nghe chuyện chị, những người ăn mày ngồi chung quanh cái 
thúng của chị thấy tự tin hơn. Họ cởi mở cùng chị, quý chị 
rồi dần dần đi cùng chị từ vỉa hè phố chính vào nhà chị trong 
ngõ thối. 

Trong số những người chồng hờ ấy, chị đặc biệt yêu quý một 
anh ăn mày trẻ, còn ít tuổi hơn chị. Anh ta đến với chị không 
như người đến với gái làng chơi. 

Chị có thể nói thật với anh tất cả. Ví như khi hai người đã đi 
qua bức ri đô che cái giường có bà cụ già nằm giả cách ngủ, 
trèo lên gác lửng và khi anh đã nắm tay chị, chị bảo: 

- Anh có tiền đưa em vài đồng, em ra ngoài kia ăn cái gì tí 
đã. Em chưa an. Đói quá. 

Anh đưa tiền ngay. Bởi vì chính anh đã khuyên chị tuyệt đối 
không đụng đến số tiền dành lo ma chay cho cụ. Để anh 
một mình trên gác lửng, chị cầm tiền anh đưa, mở cổng đi. 
Một lát sau chị về mang theo cho anh một cái bánh mì và 
một bát gân bò cùng với bạc nhạc hầm, gọi là món nhừ. 


- Anh ăn đi. Hôm nay họ nấu hơi mặn, nhưng ngon lắm. Em 
ăn hai suất. Húc như cẩu. 

Sau khi yêu nhau bên những tấm ván quan tài còn để mộc 
và chưa ghép mộng, bao giờ anh cũng nán lại trò chuyện, 
hỏi chị về diễn biến bệnh tật của bà cụ, công việc của chị, 
còn chị thì ngắm nghía cái chân khoèo của anh, cái chân mà 
chị biết rằng trước đây nó cũng lành lặn, bình thường như 
cái chân bên kia, chỉ vì giả què lâu quá, nên đã thành què 
thật. Anh đã kể cho chị nghe chuyện chân anh. Còn chị kể 
cho anh chuyện mẹ chị. Khi bị ngã gay xương hông, nằm 
liệt, ba năm đầu cụ hát. Ba năm sau cụ chửi. Và một năm 
nay cụ yên lặng. Mỗi khi có khách lên gác lửng cùng chị, cụ 
nhắm mắt giả cách ngủ. Anh thương chị. Chị thương anh. 
Chính anh đã mượn cưa, bào ở đâu về cưa, bào, đo, cắt 
mộng mấy tấm gỗ cốp pha, ráp thành cái áo quan cho cụ. 
Và cũng chính anh, dù què một chân cũng đã bắc ghế trèo 
lên, xây thêm hai hàng gạch pa panh tường bao cho nó cao 
thêm, chắn bớt cái hơi nhà xí tạt vào. 

Người thứ hai chị Sợi yêu quý là một phụ nữ. Một bà già. Bà 
cụ Mít. Đó là một bà già thấp bé, lại còng, mặt chằng chịt 
vết nhăn, chẳng biết bao nhiêu tuổi nữa. Chính bà Mít cũng 
không biết mình bao nhiêu tuổi. 

Hôm ấy, chị dọn hàng, ngồi từ sáng đến trưa mà chẳng bán 
được một hào. Vét hết tiền trong người mua được một bát 
cơm, một bát canh suông định ăn thì bà Mít đến chìa tay 
xin. Đang cầm đũa, chị hạ xuống, thành thật: 

- Bà ơi! Con không còn một hào nào trong người. Có ít tiền lẻ 
mang di để trả lai cho khách, mua được bát cơm, bát canh 


nay day, ba an di. 

Bà an mày toan bước di tiếp. Nhưng chi Sợi da kéo tay bà: 

- Bà ngồi xuống đây. Bà ăn đi. Con mời bà thật đấy. 

Bà cụ ăn. Thế là từ đấy quen nhau. Thỉnh thoảng trên đường 
đi ăn xin, bà lại ghé qua chỗ chị. Bà móc trong bị ra khi quả 
chuối, khi quả cam, lúc nắm xôi và kể lai lịch những món ăn 
sang trọng ấy của bà. Ai cho. Ai thương người. Ai xởi lởi. Ai 
xua đuổi. Nhà nào làm giỗ, cho bà cả bát miến thừa mà 
không mang về đây được. Bà cũng kể cho chị biết vì sao bà 
phải đi ăn xin. Bà ở vùng Hà Nam, Phong Cốc. Anh con trai 
duy nhất của bà a dua với bọn xấu trong làng đi ăn trộm lợn. 
án xử hai năm. Trong tù bị bọn đầu gấu đánh chết. Người 
con dâu bỏ đi lấy chồng, để lại cho bà hai đứa cháu gái, đứa 
chín tuổi, đứa bảy tuổi. 

- Bây giờ một đứa lên tám, một đứa lên mười rồi cô a. Vài 
năm nữa, chúng nó lớn khôn là tôi không lo gì nữa. Tôi có 
chết cũng không ân hận. 

Một lần bà Mít đến, nắm lấy bàn tay chị: 

- Em ơi. Chị nhờ em một cái này được không. 

Bà ngập ngừng. Chị Sợi không hiểu chuyện gì. Nhưng rõ 
ràng là một việc hệ trọng, rất hệ trọng đối với bà. 

- Giúp chị với em nhé. Chị tin ở em. 

Thì ra bà muốn gửi chị tiền. Tiền là vàng, là cuộc sống của 
hai đứa cháu côi cút của bà ở quê. Chúng còn bé lắm. 
Chúng mồ côi, chúng mong bà. Chúng cần tiền của bà. Bà 
phải nuôi chúng. Chúng chưa thể tự kiếm sống được, chưa 
thể tự lo liệu được. Để nhiều tiền trong người, bà sợ. Suốt 
ngày đi bộ rac cang mà đêm cứ ngủ chập chòn. Nên nghe 


chừng thấy nang nặng hầu bao, ba phải mang tiền về quê. 
Bà nói với chị rằng bà cũng muốn về quê lắm để được nhìn 
mặt chúng nó. Để nằm ngủ với chúng. Để bà ôm chúng. Để 
chúng ôm bà. Để nấu một bữa cơm nóng, bà cháu ngồi ăn, 
dom dom xới xới. Để tắm rửa giặt gi cho chúng nó. Dé xem 
hai chị em có quấn túm thương yêu bảo ban nhau mà sống 
khi bà vắng nhà không. Về quê sung sướng là thế nhưng lại 
tốn kém, mất ngày mất buổi, ảnh hưởng tới số tiền kiếm 
được. 

- Thoạt đầu tôi lo nên cứ phải về nhà luôn, chứ bây giờ cũng 
đỡ rồi. Nghe chừng chị em cũng biết thân biết phận, thương 
yêu nhau. Bà con xóm làng cũng thương, qua lại trông nom 
bảo ban. Tôi cũng yên lòng. Với lại còn khỏe ngày nào phải 
cố ngày ấy cô ạ. Chứ tôi nghe trong người tôi biết, sức cạn 
lắm rồi. Ngộ nhỡ nằm đấy thì khổ cả bà, cả cháu. 

Bà bật cười: 

- Cháu cô còn biết cuốc vườn, trồng rau, lại nuôi được một 
con gà mái đẻ. Chuyến trước tôi về cứ nhất định luộc trứng 
cho bà ăn. 

Chị Sợi nhận những đồng tiền bà gửi. Những đồng tiền giống 
những đồng tiền chị nhận từ tay những vị khách ăn mày của 
chị: Nhàu nát quan queo bẩn thiu, rồi loại tiền hai trăm, ba 
trăm, họa hoan lắm mới có tờ giấy một nghìn. Những tờ giấy 
bạc không biết đã qua tay bao nhiêu người đã bạc thếch, 
thẫm đen, đẫm mồ hôi, mỡ và ghét bẩn, nhưng nó vẫn là 
tiền, là mồ hôi nước mắt, là cuộc sống. Chị nắm chặt tay bà: 
- Bà yên tâm. Tiền bà gửi con không suy suyển một xu. 

Bà Mít rân rấn: 


- Cô phúc đức qua. Cau trời Phat phù hộ độ trì cho cô. 

Chính chị Sợi chảy nước mắt. Vì cảnh ngộ của bà. Vì hai đứa 
bé gai mồ côi ở một nơi xa mà chị chưa hề biết mặt. Chị 
chảy nước mắt vì đây là tất cả niềm tin to lớn của ba con 
người còn khốn khổ hơn cả chị đặt vào nơi chị khiến chị tự 
hào và trách nhiệm của chị thấy nặng nề. Chị không có 
quyền phụ lòng tin cao cả ấy. 

Chị Sợi đã quen với những món tiền bà cụ Mít gửi, với nét 
mặt tin cậy pha lẫn biết ơn, sung sướng của bà cụ ăn mày 
già khi bà trao tiền cho chị, những món tiền nhỏ nhoi, khi 
hai chục nghìn, khi ba chục nghìn, nhưng cộm lên to tướng 
vì mệnh giá của đồng tiền quá nhỏ. Bà cụ cũng đã mấy lần 
đếm tiền về quê, lo lắng vì sợ bị mất cắp khi trở về và sung 
sướng khi từ chỗ hai đứa cháu ra thành phố. 

Bởi vậy chị thật sự xúc động khi một lần bà Mít đến và lôi từ 
trong bị ra không phải tiền mà là một xếp giấy xi-măng đã 
được giặt sạch sẽ, phơi khô. Và mấy ngày sau lại thêm bốn 
cái túi đựng bánh kẹo bằng ni-lông. Bà cụ gửi chị tất cả. Đó 
là cái vải liệm của bà, những cái túi bọc bàn chân bàn tay 
cho bà khi bà chết. Chị nhìn bà, mãi mới nói được một câu: 

- Bà ơi. Bà cẩn thận thế hở bà. 

- Chẳng biết ông giời còn để sống bao lâu nữa cô ạ. Đi qua 
chỗ người ta đang xây nhà. Vỏ bao xi-mang nhiều quá. Nói 
khó mãi, người ta thương, cho hai bao. Thế là mới nghĩ đến 
túi ni-lông. Cứ chuẩn bị trước đi là vừa cô ạ. Ngộ nhỡ đùng 
một cái, ông giời ông ấy bắt mình đi, các cháu cô còn dại 
lắm, chúng nó biết xoay xở làm sao. Cái chiếu cũng không 
biết mua đâu. Chẳng lẽ lại lấy chiếu nằm của chúng nó. Với 


lại giấy xi-mang nay tốt hơn chiếu day cô a. Định xin mấy 
cái bao dứa nhưng người ta không cho. Mua thì không có 
tiền. Bao giấy cũng tốt chán. 

Chị thẫn thờ nhìn theo bà cụ ăn mày đi trong gió bấc hun 
hút mà thấy thương cho mình, thương cho bà, thương cho 
những kiếp người khổ cho đến lúc chết. Rồi lại nghĩ đến mẹ. 
Dù sao mẹ chị cũng còn sung sướng hơn bà Mít. Mẹ chị còn 
có mấy tấm gỗ cốp pha, mấy mét diềm bâu. Có lẽ chị cũng 
phải kiếm mấy cái túi ni-lông phòng xa như bà Mit! 

Mùa rét bao giờ cũng là thời gian gay go của chị. Hàng họ ế 
ẩm. Khách đến nhà cũng ít. Bù lại với đám ăn mày, mùa rét 
là mùa cưới xin, mùa bốc mả. Trong khi hiếu, hỷ, người ta 
rộng rãi với ăn mày. Bà cụ Mít vẫn thỉnh thoảng tới chỗ chị 
để cho chị hòn xôi, miếng thịt. Bà kêu rét và gửi chị thêm 
một ít tiền. Chị bảo bà đã gửi bốn lần tiền rồi sao không 
mang về cho các cháu kẻo chúng nó mong, đã lâu rồi bà 
chưa về nhưng bà Mít nói: "Tôi cố thêm ít ngày nữa. Rồi về ở 
với chúng nó một thời gian. Ngoài giêng tôi mới ra. Bà cháu 
xa nhau lâu quá rồi. Lại còn phải cố mua cho mỗi đứa một 
bộ quần áo mới mặc Tết". 

Chị Sợi kiểm kê số tiền bà Mít gửi trong những đợt ấy. Chị 
khoe với anh què hôm anh đến với chị: 

- Xem em nhiều tiền không này! 

Anh què bảo: 

- Lần cuối bà ấy đến gửi là cách nửa tháng rồi à? Thế thì bà 
ấy sắp quay lại đấy. 

Chị cũng nghĩ vậy. Mỗi lần bà Mít gửi tiền cách nhau khoảng 
chục ngày. Chỉ ngày một ngày hai, bà sẽ về cầm chỗ tiền 


này cùng với số tiền bà mới xin được đem về qué nuôi cháu. 
Cả hai cùng mừng cho bà. Họ hình dung ra hai đứa cháu bà 
vui sướng như thế nào khi bà về, chìa ra cho mỗi đứa một bộ 
quần áo mới. Họ cũng mong bà xin được nhiều và sớm về 
đây lấy chỗ tiền bà gửi, bởi vì những đợt gió bấc giá lạnh 
thỉnh thoảng điểm mưa phùn tê cóng khiến chị Sợi cũng 
thấy buốt cả đầu óc và phải nghỉ bán hàng. 

Nhưng cả tháng sau bà Mít vẫn không quay lại. Chị Sợi biết 
rằng có chuyện chẳng lành nhưng vẫn hy vọng được thấy 
dáng người nhỏ cong cong của bà trong tấm ni-lông vá víu 
chống gậy, khoác bị bước tới. Chị chưa chờ ai đến như vậy. 
Lo lắng. Hy vọng. Tuyệt vọng. Chắc chắn bà Mít đã chết ở 
đâu rồi! 

Chị Sợi kiểm lại số tiền bà Mít gửi một lần nữa. Rồi gấp 
những tờ giấy xi-măng, những túi ni-lông. Cho tất cả vào 
một cái túi xách. Bây giờ chị không chờ bà Mít nữa. Chị chờ 
anh què đến. Chị bảo anh: 

- Bà Mít chết thật rồi. Anh phải giúp em. ở đây trông nom, 
cơm nước, rửa ráy cho mẹ em vài ngày. Em phải đi đây. 

- Em biết quê bà ở đâu mà tìm? 

- Cứ về Hà Nam, Phong Cốc hỏi. Thế nào cũng ra. Hỏi dân. 
Hỏi tòa án. 

Phải đem chỗ tiền này về cho hai đứa trẻ mồ côi. Phải thực 
hiện nguyện ước của bà cụ, kể cả việc mua hai bộ quần áo 
mới cho chúng nó. 

Buổi sáng hôm ra đi, từ biệt mẹ, từ biệt anh què, bước tới 
cửa chị sững lại: một dẫy xe máy sáng loáng dựng ở đầu 
hẻm, một đám người đi ủng đang cầm thước, cầm dây, lội 


vào khu nha xí ngập ngua do va ghi chép. Tim chi that lại vì 
lo. Đúng là người ta sắp xây nhà tầng ở trước cửa nhà chị! 
Nhưng chị không có thời gian dừng lại. Phải đi ngay kẻo lỡ 
mất chuyến tàu... 


Ngã Sáu Một ngày chủ nhật 27-7. Mưa 
Được đăng với sự đồng ý của tác giả 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phat hanh: Nguyén Kim Vy. 


Nguồn: Đanchimvièt.com 
Được bạn: Ct.Ly đưa lên 
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2005 


